GIAO PHAN VINH 

BAN GIAO Lt Dtrc TIN 

Nghi Dim - Nghi Loc - Nghe An 

f 


Xa Doai, ngay 27/ 7/ 2016 




THONG BAO 

V/v: Day va hoc giao ly 2016 - 201 7 

Kinh thira : - Quy cha quan hat, quy cha dac trach giao ly hat va quy cha, 
- Ban dieu hanh giao ly cac giao hat, cac giao xu cung toan 
the cac thay co giao ly vien va cac ban hoc sinh than min ! 

Loi dau tien, chung con Ban Giao Ly Due Tin (BGLDT) giao phan xin 
tran trong gui tdi quy cha va toan thl cong doan dan Chua trong giao phan loi 
chao binh an va loi chuc sue khoe trong Chua Ki-to va Me Maria. Nguyen xin 
Long Thuong Xot Chua do tran hong an trong nam thanh tren tat ca m6i ngudi 
chung ta. 

Be chuan bi bude vao nam hoc moi va de thong nhat chung ve chuong 
trinh nam hoc GLPT 2016 - 2017, Ban Giao Ly Due Tin chung con xin dugc 
thong bao mot so noi dung sau : 

I. CHlTONG TRINH GIAO LY PHO THONG NAM HOC 2016 - 2017 

1. Khai giang : 

- Khai giang nam hoc vao ngay 1/ 10/ 2016 va be giang vao trung tuan thang 6 
nam 2017. 

- Cac lop Giao ly pho thong gom co : So Cap 1 va 2, Can Ban 1, 2, 3; Kinh 
Thanh 1, 2, 3 va Vao Bbi 1 va 2. 

2. Tuoi hoc giao ly : 

Thu tir cac lop va do tuoi dugc sap xep nhu sau : 


So cap 1: 7 tuoi (sinh 2009) 
So Cap 2: 8 tuoi 
Can Ban 1: 9 tuoi 

9 

Can Ban 2 : 10 tuoi 

9 

Can Ban 3: 1 1 tuoi 


- Kinh Thanh 1:12 tuoi 

- Kinh Thanh 2: 13 tuoi 

- Kinh Thanh 3:14 tuoi 

- Vao Doi 1:15 tuoi 

- Vao Doi 2: 16 tuoi 


? > \ 9 r 

+ Cac em sinh nam 2010 to chuc lop Bong Co Non nham chuan bi vao So Cap 
1 cua nam hgc sau). 

3. Tai lieu dung cho nam hoc 2016 - 2017: 

a. Ve Giao ly : Hgc sinh cac lop GLPT tu So cap 1 den Vao Boi 1 hoc theo tai 
lieu da in cua nam hgc 2014-2015. 

+ Lop Vao Bbi 2 hgc tai lieu YOUCAT. Noi dung cu the : 

* Phln I : KINH TIN KINH 

* Phan IV : KINH NGUYEN KI-TO GIAO 


b. Ve Kinh : Hoc theo tap kinh da dirge Ban GLDT Giao phan in in rieng 
cho cac lap tu nam hoc 2011 — 2012. Nhirng nam hoc nay co mot so thay doi 


nhir sau: 

- Lop So Cap 1 : Bo 4 kinh bao gom: Kinh chiu le thieng lieng; Kinh dang ngay; 
Kinh dang gia dinh hdng ngay cho Trai Tim Chua; Kinh dang minh Den ta Trai 
Tim Due Me. 

- Lop So Cap 2: Bo 2 Kinh: Kinh cau on chet lanh va Kinh chiu le thieng lieng. 

- Can Ban 1 : Bo sung Kinh chiu le thieng lieng va Kinh ciu on chit lanh. 

- Can ban 2: Bo Kinh Ong Thanh Giu-se. 

- Can Ban 3 : Giu nguyen 

- Khoi Kinh Thanh va Khoi Vao Dbi van giu nguyen. 


II. CAC LO»P GIAO LY DON NHAN CAC BI TICH 

1. Lop Hon nhan va Gia dinh : 

- To chuc tai cac giao xu, moi nam 2 khoa, mbi khoa tbi thibu 60 ngay. 

- Tai lieu hoc theo cuon: Giao ly Hon nhan va Gia dinh cua Uy ban Giao 
Ly Due Tin true thuoc HDGMVN 


2. Lop du* tong : 

- To chuc tai cac giao xu, thbi gian mot khoa tu 6 thang den 12 thang. Neu 
xet vi hoan canh chinh dang co the rut gon con 3 thang. 

- Tai lieu giao ly dir tong: Hoc theo cuon giao ly du tong cua giao phan 
xuat ban nam 2011. 

3. Lop xirng toi, Riroc le lan dau va Them Sue : 

- Cac giao xu nen to chuc vao dip he hay mot thbi gian thich hop tuy theo 
hoan canh cua moi giao xu. 

- Chuong trinh va noi dung do cac cha quan xu an dinh. 


4. Lop hoc, phong hoc : 

- Cac trubng giao ly tai cac giao xu, giao ho tir phan bo hoc sinh cho tung 
lop hoc, nhung so hoc sinh toi da moi lop khong qua 40 em. Co lich bao 
hoc moi tuan va suot ca nam hoc. Co giao vien chu nhiem. . . 

> r •? y 

- Phong hoc day du, sach se, thoang mat, du ban ghe, anh sang, co so dau 

r r 

bai, hoc ba, phan viet, bang den. . . 

- Co ban phu huynh, ban thi dua. . . 


III. THCH BIEU VA NOI DUNG CHU ONG TRINH TAP HUAN GIAO 
LY GIAO PHAN NAM 2016 - 2017 


TT 

GIAO HAT 

THCH GIAN 

GHI CHU 

01 

Ngan Sau 

05/ 09-07/ 09/ 2016 


02 

\ 

Nguon Son 

08/ 09- 10/ 09/ 2016 


03 

Hoa Ninh 

12/ 09- 14/ 09/2016 


04 

Minh Cam 

15/ 09- 17/ 09/ 2016 



05 

Huong Phuong 

19/ 09-21/09/ 2016 


06 

KyAnh 

22/ 09-24/ 09/ 2016 


07 

Cam Xuyen 

26/ 09-28/ 09/ 2016 





Nghi dot 1 

08 

Van Hanh 

03/ 10-05/ 10/2016 


09 

Can Loc 

06/ 10-08/ 10/2016 


10 

Nghla Yen 

10/10-12/10/2016 


11 

Cau Ram 

13/10-15/10/2016 


12 

Van Loc 

17/10- 19/10/2016 


13 

Bot Da 

20/ 10- 22/10/2016 


14 

Quy Hau 

24/ 10- 26/10/2016 


15 

Phu Quy 

27/ 10-29/ 10/ 2016 





Nghi dot 2 

16 

Ke Dua 

03/ 11 -05/ 11/2016 


17 

Dong Thap 

07/ 11-09/ 11/2016 


18 

Bao Nham 

10/ 11 - 12/11/2016 





Nghi le truyen chuc 
va dai hoi gidi tre 

19 

Nhan Hoa 

21/ 11-23/11/2016 


20 

Xa Doai 

24/ 11-26/ 11/2016 


21 

Cua Lo 

28/ 11 -30/ 11/2016 


22 

Thuan NghTa 

01/ 12-03/ 12/2016 





Tong ket 


Tren day la noi dung chucmg trinh chung cho viec day va hoc giao ly 2016 - 
2017 trong toan Giao phan va chuong trinh tap huan Giao ly vien sap toi. 
Chung con tha thiet kinh mong Quy cha va tat ca moi thanh phan dan Chua cau 
nguyen, giup do va cong tac de viec day va hoc giao ly tai giao phan nha chung 
ta mang lai ket qua tot nhat. 

Xin tran trong cam on. 


chAp thuAn cua dlTc giAm muc 



+ PHAO-LO NGUYEN THAI HOP 


T/M BAN GLDT GlAO PHAN 
Truong ban 



